Firefox https://vJst.vn/vn/_ layouts/15/ICT.Webparts.TCKHCN/mt_poup/Intr... 


| Trangchủ » Trang tạp chí » Công nghệ, sản phẩm và đời sống 


Thứ ba, 23/01/2024 16:11 


Sách lý thuyết và phương pháp luận khoa học của người Việt được 
lưu trữ trong thư viện Đại học Harvard 


Khởi đầu năm 2024, khoa học Việt Nam đã đón nhận tin vui khi 2 cuốn sách lý thuyết và phương 
pháp luận khoa học hoàn toàn thuân Việt đã lần lượt được lưu trữ trong thư viện của Đại học 
Harvard danh giá. Điều này đông nghĩa với việc lý thuyết và phương pháp luận đến từ Việt Nam sẽ 
được sử dụng như tài liệu tham khảo cho các giảng viên và sinh viên của Đại học Harvard. 


2 cuốn sách lý thuyết và phương pháp luận của các nhà khoa học Việt Nam là tác giả có tiêu đề: 
Mindsponge Theory (tạm dịch: Lý thuyết Mindsponge) [1] và The Mindsponge and BMF Analytics for 
lInnovative Thinking in Social Sciences and Humanifies (tạm dịch: Mindsponge và khung phân tích BMF cho 
tư duy đổi mới trong khoa học xã hội và nhân văn) [2]. 


Sách Mindsponge Theory trình bày lý thuyết về khoa học xã hội và tâm lý học được viết bởi TS Vương 
Quân Hoàng (Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành, Trường Đại học Phenikaa) xuất bản đầu năm 
2023. Mặc dù chỉ mới xuất bản chưa đầy 1 năm, nhưng sách Mindsponge Theory đã xuất hiện trong nhiều 
thư viện danh giá như: thư viện của Đại học New York, hệ thống trường thuộc Đại học California (tại 
Berkeley, Los Angeles, lrvine và San Diego), Đại học Washington tại St. Louis, Đại học Bonn... Ngoài ra, 
sách cũng đã được Thư viện quốc gia của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland và Thư viện quốc gia 
Thụy Điễn lưu trữ. 


Quan-Hoang Vuong 


1of3 1/23/2024, 4:51 PM 


FIrefox 


2of3 


https://vJst.vn/vn/_ layouts/15/ICT.Webparts.TCKHCN/mt_poup/Tntr... 


Lý thuyết Mindsponge được phát triển dựa trên nền tảng của cơ chế Mindsponge và các bằng chứng mới 
nhất từ sinh học, sinh thái học và thần kinh học. Khác với phần lớn các lý thuyết và khung khái niệm khoa 
học xã hội được xây dựng trên các quan sát ở cắp bậc cao (cá nhân và xã hội), sách Lý thuyết Mindsponge 
tập trung lý giải các hiện tượng tâm lý và hành vi con người ở cấp độ cơ bản thông qua góc nhìn xử lý 
thông tin. Cách tiếp cận này xuất phát từ quan niệm siêu hình rằng, thế giới của chúng ta (hoặc thực tế vật 
chất) được cấu thành từ thông tin. Nhờ vào lợi thế xuất phát từ quan điểm xử lý thông tin, nên sách Lý 
thuyết Mindsponge cung cấp cho nhà nghiên cứu một góc nhìn động học và linh hoạt khi quan sát và lý giải 
các hiện tượng tâm lý, văn hóa và xã hội. Đây cũng là nền tảng lý thuyết cho ứng dụng khung phân tích 
Bayesian Mindsponge Framework (BMF). 


L a1 Vuccs 
Minh loa Nguyen 
Miet.Phueca La 
The mindsponge and BMF analytics 
for innovative thinking in 


sociadl scleneces and humeœniHies 


ÀẶ›' s4 


Sách BMF (gọi tắt của sách The Mindsponge and BMF Analytics for Innovative Thinking in Social Sciences 
and Humanities) được viết bởi TS Vương Quân Hoàng, TS Nguyễn Minh Hoàng và kỹ sư Lã Việt Phương 
vào năm 2022. Đây là cuốn sách phương pháp luận kết hợp sức mạnh của lý thuyết Mindsponge (trước 
đấy là cơ chế Mindsponge) và thống kê Bayes nhằm cung cấp phương pháp thực hiện nghiên cứu, viết bài 
khoa học, trả lời phản biện một cách sáng tạo và tiết kiệm chi phí cho các nhà nghiên cứu trẻ cũng như các 
nhà nghiên cứu ở những nước đang phát triển. Trước khi được lưu trữ trong thư viện của Đại học Harvard, 
sách đã được lưu trữ trong thư viện hệ thống trường của Đại học California (tại Berkeley, Irvine và San 
Diego), Đại học Bomn, Đại học New York, Học viện Pratt, Đại học Ritsumeikan, Đại học bang Campinas... 


Đáng chú ý là phần mềm phân tích định lượng với thống kê Bayes được chỉ dẫn trong sách BMF cũng là 
sản phẩm của người Việt phát triển: Chương trình máy tính Bayesvl trong môi trường R. Chương trình 
Bayesvl được lên ý tưởng từ cuối năm 2017 bởi TS Vương Quân Hoàng và kỹ sư Lã Việt Phương. Sau 18 
tháng phát triển, chương trình đã chính thức xuất bản trên CRAN (The Comprehensive R Archive Network) 


1/23/2024, 4:51 PM 


FIrefox https://vJst.vn/vn/_ layouts/15/ICT.Webparts.TCKHCN/mt_poup/Intr... 


vào ngày 24/5/2019. 


Tính đến ngày 20/01/2024, hệ thống lý thuyết Mindsponge và khung phân tích BMF đã đóng vai trò đáng kể 
trong 168 tài liệu khoa học đã xuất bản (bao gồm các bài báo khoa học, sách, bài báo hội thảo, luận án và 
bài giảng). Con số này đã tăng 31,3% từ lần ghi nhận trước đấy vào ngày 09/07/2023 với 128 tài liệu. Các 
tài liệu này được viết hoặc đồng tác giả bởi 330 nhà nghiên cứu đến từ 215 tổ chức ở 38 quốc gia/vùng 
lãnh thổ, trong đó đáng lưu ý là 67% các nhà nghiên cứu đến từ các nước đang phát triển. Ngoài ra, trong 
số 330 nhà nghiên cứu, có nhiều nhà nghiên cứu trực thuộc các trường đại học danh giá như Đại học 
Harvard, Viện Khoa học Trung Quốc, Viện Kỹ thuật liên bang Thụy Sỹ, Đại học Thanh Hoa, Đại học Quốc 
gia Singapore, Đại học Chính pháp Trung Quốc, Đại học Giao thông Thượng Hải, Đại học Kyoto, Đại học 
Sapienza, Đại học Monash 


Có thể nói, việc sách lý thuyết và phương pháp luận khoa học của Việt Nam được lưu trữ trong thư viện 
của Đại học Harvard danh giá đã đánh dấu một cột mốc mới, khẳng định những đóng góp của khoa học 
Việt Nam đối với cộng đồng học thuật quốc tế. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


[1] Q.H. Vuong (2023), Mindsponge Theory, Walter de Gruyter GmbhH, https:/www.amazon.de 
/dp/83674051485. 


[2] Q.H. Vuong, M.H. Nguyen, V.P. La (2022), The Mindsponge and BMF Analytics for Innovative Thinking ín 
Social Sciences and Humanities, Walter de Gruyter GmbhH, https:/www.amazon.com/dp/B0C4ZK3M74I. 


Minh Phượng, Công Thường 


[In bài viết] [Đóng] 


3 of3 1/23/2024. 4:51 PM 


